LUẬT - 
PHÒNG CHÁY 
_VÀ _ 
®7I0/.Ä®;/.À/ 


Si 
] ƒ NHÀ xuất BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


Xổ 


LUẬT 
PHÒNG CHÁY 
VÀ 
CHỮA CHÁY 


_ „ 34(V)13 
â SƠ: ————— 
CTQG-2003 


CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 08/2001/L-CTN 
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2001 


LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC 


Về việc công bố Luật 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Căn cứ bào Điều 103 oà Điêu 106 của Hiến pháp 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999; 

Căn cứ uào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội; 

Căn cứ uào Điều ð0 của Luật ban hành các uăn bản 
quy phạm pháp luật, 


NAY CÔNG BỐ: 


Luật phòng cháy và chữa cháy 
Đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001. 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRẤN ĐỨC LƯƠNG 


QUỐC HỘI _— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Luật số: 27/2001-QH10 


QUÔC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Khoá X, kỳ họp thứ 9 
(Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2001) 


LUẬT 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 


Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước uà đề cao 
trách nhiệm của toàn dân đối uới hoạt động phòng cháy 
0ò chữa cháy, bảo uệ tính mạng, sức khỏe con người, 
bảo uệ tài sản của Nhò nước, tổ chức uò cá nhân, bảo uệ 
môi trường, bảo đảm an nình 0à trật tự an toàn xã hội; 

Căn cứ uào Hiến pháp nước Cộng hoà xã ; hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 1992; 
Luật này quy định uê phòng cháy uà chữa cháy. 


'CHƯƠNG ï 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây 


ỗ 


dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho 
hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, 
sinh sống trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam phải tuân thủ các quy định của Luật này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan; trong trường 
hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ký kết hoặc tham g!a có quy định khác với 
Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quếc tế đó. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 
sau: : 

1. Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không 
kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và 
anh hưởng môi trường. 

2. Chất nguy hiểm uê cháy, nổ là chất lỏng, chất khí, 
chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ. 

3. Cơ sở là từ gọi chung cho nhà mây, xí nghiệp, kho 
tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, 
khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực 
lượng vũ trang và các công trình khác. 

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sỏ. 

4. Cơ sở có nguy hiểm uệ › cháy, nổ là cd sở trong đó có 
một số lượng nhất định chất nguy hiểm về cháy, nổ 
theo quy định của Chính phủ. 


6 


5. Đội dân phòng là tổ chức gồm những người tham 
gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh 
trật tự ở nơi cư trú. 

6. Đội phòng cháy uà chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm 
những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa 
cháy tại nơi làm việc, 

1, Khu uực chữa cháy là khu vực mà lực lượng chữa 
cháy triển khai các công việc chữa cháy. 

8. Chưa cháy bao gồm các công việc huy động, triển 
khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức 
thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập 
tắt đám cháy và các hoạt sông khác có liên quan đến 
chữa cháy. 

9. Chủ rừng là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 
nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao rừng 
hoặc giao đất trồng rừng. 


Điều 4. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy 


1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham 
gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, 

2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy 
phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng 
ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và 
thiệt hại do cháy gây ra. 

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, 
phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra 
thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 


4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết 
phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và 
phương tiện tại ch. 


Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy 


1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ. 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách 
nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và 
chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi 
có yêu cầu. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình 
là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường 
xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vì 
trách nhiệm của mình. 

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa chây có 
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy 
và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
và làm nhiệm vụ chữa cháy. 

Điều 6. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục về phòng cháy và chữa cháy 

1. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách 
nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến 
thức về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, rộng 
rãi đến toàn dân. 

-2. Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ 


chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến 
thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi người trong 
phạm vì quản lý của mình. 


Điều 7. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên 


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tố chức thành 
viên có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với cơ quan 
chức năng để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp 
nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy 
định của Luật này. 


Điều 8. Ban hành và áp dụng tiều chuẩn về 
phòng cháy và chữa cháy 


1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm 
ban hành các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy 
sau khi đã thống nhất với Bộ Công an. 

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong 
hoạt động có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy 
phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam về phòng 
cháy và chữa cháy. Việc áp dụng các tiệu chuẩn của 
nước ngoài liên quan đến phòng cháy và chữa cháy 
được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 


.^ ° < + hd 
Điều 9. Bảo hiểm cháy, nỗ 


Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ SỞ có nguy hiểm 
về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 
đối với tài sản của cơ sở đó. Nhà nước khuyến khích cở 


9 


quan, tổ chức và cá nhân khác tham gia bảo hiểm 
cháy, nể. 

Chính phủ quy định đanh mục cơ sở có nguy hiểm 
về cháy, nổ, điều kiện, mức phí bảo hiểm cháy, nổ, số 
tiền bảo hiểm tối thiểu và thành lập doanh nghiệp nhà 
nước kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ. 

Điều 10. Chính sách đối với người tham gia 
chữa cháy 

Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa 
cháy mà bị hy sinh, bị thương. bị tốn hại sức khoẻ, bị tổn 
thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 11. Ngày toàn dân phòng cháy và chữa 
cháy : 

Ngày 04 tháng 10 hàng năm là “Ngày toàn đân phòng 
cháy và chữa chây”. 

Điều 12. Quan bệ hợp tác quốc tế 

1. Nhà nước Việt Nam mở rộng, phát triển quan hệ 
hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng cháy và chữa 
chây. 

2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa cháy, Nhà 
nước Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước 
và các tổ chức quốc tế. 

Trong điều kiện khả năng của mình,.Nhà nước Việt 
Nam sẵn sàng giúp đõ, hỗ trợ các nước về phòng cháy 
và chữa cháy khi có yêu cầu. 


10 


Điều 18. Các hành vi bị nghiêm cấm 


1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức 
khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, 
an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

2. Căn trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 
chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa 
cháy. 

3. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa chây 
để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm 
phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá 
nhân. 

4. Báo cháy gia. 

5. Sản xuất, tàng trữ. vận chuyển, bảo quản, sử 
dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi 
phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng 
nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng 
cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định. 

6. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, 
nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và 
chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình 
có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo 
đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

7. Làm hư hồng, tự ý thay đổi, di chuyển phương 
tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển 
chỉ dẫn và lối thoát nạn. 

8. Các hành vi khác vì phạm quy định của Luật này. 


11 


CHƯƠNG II 
PHÒNG CHÁY 


Điều 14. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy 


1. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất 
cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng ` 
cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo 
đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. 

2. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ 
hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục 
kịp thời. 

Điều 1õ. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy và chữa cháy 


1. Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải 
tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải 
pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các 
nội dung sau đây: 

a) Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô; 

b) Hệ thống giao thông, cấp nước; 

c) Bố trí địa điểm hợp lý cho các đơn vị phòng cháy 
và chữa cháy ở những nơi cần thiết; 

d) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng chây 
và chữa cháy. l 
—9. Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc. 


12 


hay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải 
sháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các 
nội dung sau đây: 

a) Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn; 

b) Hệ thống thoát nạn; 

e) Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy; 

d) Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa 
cháy; 

đ) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy 
và chữa cháy. 

3. Các dự án, thiết kế quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều này phải được thẩm duyệt về phòng cháy và 
chữa cháy. 

4. Chính phủ quy định danh mục dự án, công trình 
thuộc điện phải thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thời hạn 
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 


Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công 
trình 


1. Chủ đâu tư thực hiện thủ tục trình duyệt dự án, 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; chỉ được thi công 
khi thiết kế về an toàn phòng cháy và chữa cháy của 
công trình đã được duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát thì 
công, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi đưa 
vào sử dụng. 


13 


— 4v“ ⁄ 


Trong quá trình thi công công trình. nếu có thay đối 
thiết kế thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và 
phải được duyệt lại. 

2. Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư. 
nhà thầu xây đựng phải bảo đảm an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy thuộc phạm vì trách nhiệm của mình. 

3. Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phải thường xuyên kiểm tra, duy trì các 
điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 17. Phòng cháy đối với nhà ở và khu dân 
cư 

1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi 
thờ cúng bảo đâm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để 
xa nguồn lửa, nguồn nhiệt: chuẩn bị các điều kiện, 
phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. 

2. Thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải có các quy định, 
nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, 
sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; có giải pháp ngăn 
cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện phòng cháy 
và chữa cháy; có đường giao thông, nguồn nước phục vụ 
chữa cháy. 

Điều 18. Phòng cháy đối với phương tiện giao 
thông cơ giới 

1. Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở 
lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng 
hoá, chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm các điều 


14 


kiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về 
phòng cháy và chữa chây. 

2. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt 
về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy thì cơ 
quan đăng kiểm chỉ cấp chứng chỉ đăng kiểm khi đã 
được cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa 
cháy xác nhận đủ điều kiện; các phương tiện trên khi 
đóng mới hoặc cải tạo phải được duyệt thiết kế. 

Chính phủ quy định các loại phương tiện giao thông 
cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 
cháy và chữa cháy. 

3. Phương tiện giao thông cơ giới của tổ chức quốc 
tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi vào lãnh thể Việt 
Nam phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Chủ sở Hữu, người chỉ huy, người điều khiển 
phương tiện giao thông phải có trách nhiệm bảo đảm an 
toàn về phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình 
hoạt động của phương tiện. 

Điều 19. Phòng cháy đối với rừng 

1. Trong quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác 
rừng phải dựa trên cơ sở phân loại rừng để xác định 
phạm vi bảo vệ an toàn phòng cháy và chữa cháy; phải 
phân chia rừng theo mức độ nguy hiểm về cháy và có 
biện pháp bão đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
đối với từng loại rừng. 


15 


2. Khi lập quy hoạch, dự án phát triển rừng phải 
có phương án phòng cháy và chữa cháy cho từng loại 
rừng. 

3. Các cơ sở, nhà ở trong rừng hoặc ven rừng, đường 
giao thông, đường ống dẫn các chất nguy hiểm về cháy, 
nổ, đường điện đi qua rừng hoặc ven rừng phải bảo đâm 
khoảng cách, hành lang an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy đối với rừng theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi tiến 
hành các hoạt động trong rừng hoặc ven rừng phải tuân 
thủ các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy 
theo quy định của Luật này và các quy định khác của 
pháp luật. 

õ. Chính phủ quy định cụ thể về phòng cháy đối với 
rừng. 

Điều 20. Phòng cháy đối với cơ sở 

1. Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có 
người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án 
phòng cháy và chữa cháy độc lập phải thực hiện các yêu 
cầu cơ bản sau đây: 

a) Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và 
chữa cháy; 

b) Có các biện pháp về phòng cháy; 

e) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù 
hợp với tính chất hoạt động của cơ sở; 

d) Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác 


16 


đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, 
cứu tài sản và chống cháy lan; 

e) Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa 
chây; 

g) Có hồ sơ theo đõi, quản lý hoạt động phòng cháy 
và chữa cháy. ˆ 

2. Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu về 
phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với 
quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó. 

3. Những đối tượng quy định tại các điều từ Điều 21 
đến Điều 28 của Luật này ngoài việc thực hiện các yêu 
cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này, còn 
phải thực hiện các biện pháp đặc thù về phòng cháy và 
chữa cháy cho từng đối tượng đó. 


Điều 21. Phòng cháy đối với đặc khu kinh tế, 
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ 
cao 


1. Tại đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 
xuất và khu công nghệ cao phải thành lập đội phạpg 
cháy và chữa cháy chuyên trách; phải có phương án 
phòng cháy và chữa cháy cho toàn khu. 

2. Tổ chức, cá nhân có cơ sở hoạt động trong các khu 
quy định tại khoản 1 Điều này phải có phương án bảo 
đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Tin thành 
lập đội phòng cháy và chữa cháy. 


17 


Điều 22. Phòng cháy trong khai thác, chế biến, 
sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo 
quản sản phẩm đầu mỏ, khi đốt, vật tư, hàng hoá 
khác có nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Tại nơi khai thác đầu mỏ, khí đốt phải có các 
thiết bị phát hiện và xứ lý rò rỉ khí cháy; phải có các 
phương án phòng cháy và chữa cháy cho từng công 
trình và cho cả cụm công trình liên hoàn, 

2. Tại kho chứa, hệ thống vận chuyển sản phẩm dầu 
mỏ, khí đốt và công trình chế biến đầu mỏ, khí đốt phải 
có hệ thống báo và xử lý nồng độ hơi xăng, dầu, khí; 
phải có biện pháp bảo vệ, chống sự cố bục, vỡ bể chứa, 
thiết bị, đường ống. 

3. Tại cửa hàng kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, khí 
đốt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
đối với công trình liền kể. Việc vận chuyển, xuất, nhập 
sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải tuân thủ các quy định 
vỀ an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, cung ứng, vận chuyển vật tư, hàng hoá nguy - 
hiểm về cháy, nổ phải có chứng nhận đủ điều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy; phải ín các thông số kỹ thuật 
trên nhãn hàng hoá và phải có bản hướng dẫn an toàn 
về phòng cháy và chữa cháy bằng tiếng Việt. 

9. Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về 
cháy, nể hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy 
hiểm về cháy, nổ phải được huấn luyện và có chứng chỉ 


18 


huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy. 

6. Dụng cụ, thiết bị vận chuyển, phương tiện sử 
dụng sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải bảo đảm an toàn 
về cháy, nổ. 


Điều 23. Phòng cháy đối với công trình cao 
tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, 
đường hầm và công trình khai thác khoáng sản 
khác 


1. Công trình cao tầng phải có thiết bị chống tụ 
khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; phải có 
phương án thoát nạn, bảo đảm tự chữa cháy ở những 
nơi mà phương tiện chữa cháy bên ngoài không có khả 
năng hỗ trợ. 

2. Công trình trên mặt nước có nguy hiểm về cháy, 
nổ phải có phương án, lực lượng, phương tiện để tự 
chữa cháy và chống cháy lan. 

3. Công trình ngầm, đường hầm, công trình khai 
thác khoáng sản khác phải trang bị phương tiện để 
phát hiện và xử lý khí cháy, khí độc; phải có hệ thống 
thông gió và các điều kiện bảo đảm triển khai lực 
lượng, phương tiện để cứu người và chữa cháy. 

Điều 24. Phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, 
sử đụng điện và thiết bị, dụng cụ điện 


1. Tại nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối 
điện phải có biện pháp để chủ động xử lý sự cố gây cháy. 


19 


~ 


2. Khi thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và 
thiết bị điện phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy. 

3. Thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi 
trường nguy hiểm về cháy, nổ phải là loại thiết bị, dụng 
cụ an toàn về cháy, nổ. 

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện có 
trách nhiệm hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy cho người sử dụng điện. 


Điều 25. Phòng cháy đối với chợ, trung tâm 
thương mại, kho tàng 


1. Tại các chợ.quy mô lớn và trung tâm thương mại 
phải tách điện phục vụ kinh doanh, sinh hoạt, bảo vệ 
và chữa cháy thành từng hệ thống riêng biệt; sắp xếp 
các hộ kinh doanh, ngành hàng đáp ứng yêu cầu an 
toàn về phòng cháy và chữa cháy; có phương án thoát 
nạn và giải toả hàng hoá khi có cháy xảy ra. 

2. Tại các kho tàng phải tách điện phục vụ sản xuất, 
bảo vệ và chữa cháy thành từng hệ thống riêng biệt; 
sắp xếp vật tư hàng hoá đáp ứng yêu cầu an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy. Kho chứa các chất nguy hiểm 
về cháy, nổ phải là kho chuyên dùng. 

Điều 26. Phòng cháy đối với cảng, nhà ga, bến xe 

Tại cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, nhà ga, 
bến xe phải tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện 
chữa cháy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; 


20 


phải có phương án thoát nạn, giải toả phương tiện, vật 
tư, hàng hoá khi có cháy xảy ra. 


Điều 27. Phòng cháy đối với bệnh viện, trường 
học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạp 
chiếu phim và những nơi đông người khác 


Tại bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ 
trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi đông 
người khác phải có phương án thoát nạn; có lực lượng 
hướng dẫn, trợ giúp cho mọi người, đặc biệt đối với 
những người không có khả năng tự thoát nạn; có phương 
án phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy. 


Điều 28. Phòng cháy đối với trụ sở làm việc, 
thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ 


Tại trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ 
phải sắp xếp các thiết bị văn phòng, hồ sơ, tài liệu bão 
đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; có biện pháp 
quản lý chặt chẽ chất cháy, nguồn lửa, nguồn điện, thiết 
bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh 
nhiệt và các biện pháp khác về phòng cháy khi rời ndị làm 
việc. 

Điều 29. Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của 
cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình 
và cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy 


1. Hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ 


21 


giới, hộ gia đình và cá nhân bị tạm đình chỉ trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ; 

b) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về 
phòng cháy và chữa cháy; 

©) Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và 
chữa cháy đã được cở quan quản lý nhà nước về phòng 
cháy và chữa cháy yêu cầu khắc phục mà không thực hiện. 

2. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình 
và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đã hết thời 
hạn tạm đình chỉ mà không khắc phục hoặc không thể 
khắc phục được và có nguy cơ gây hậu quả nghiêm 
trọng thì bị đình chỉ hoạt động. 

3. Trường hợp bị tạm đình chỉ thì chỉ được hoạt động 
trở lại khi nguy cơ phát sinh cháy, nổ được loại trừ hoặc 
những vi phạm “đã được khắc phục và được cơ quan có 
thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ cho phép. 

4. Chính phủ quy định phạm vi của việc tạm đình 
chỉ, đình chỉ hoạt động, thời hạn tạm đình chị hoạt 
động và cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm đình 
chỉ, đình chỉ hoạt động. 


CHƯƠNG 11] 
CHỮA CHÁY 


Điều 30. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy 
1. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để 


22 


đập tắt ngay đám cháy. 
2. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy 
lan. 


3. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 


Điều 31. Xây dựng và thực tập phương án 
chữa cháy 


1. Mỗi cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, 
phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt phải có phương 
án chữa cháy và do người đứng đầu cơ sở, trưởng thôn, 
trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, chủ rừng, 
chủ phương tiện xây dựng và phải được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. : 

2. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập 
định kỳ theo phương án được duyệt. Các lực lượng, 
phương tiện cớtrong phương án khi được huy động thực 
tập phải tham gia đầy đủ. 


Điều 39. Thông tin báo cháy và chữa cháy 


Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện 
thoại. 

Số điện thoại báo cháy được quy định thống nhất 
trong cả nước. Phương tiện thông tin liên lạc phải được 
ưu tiên để phục vụ báo cháy, chữa cháy. 

Điều 33. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia 
chữa cháy 


1. Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách 


23 


báo chây nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, tổ chức, 
hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng 
thông tin và tham gia chữa cháy. 

2. Lực lượng phòng chây và chữa cháy khi nhận 
được tin báo cháy trong địa bàn được phân công quản lý 
hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến chữa 
cháy; trường hợp nhận được thông tin báo cháy ngoài 
địa bàn được phân công quản lý thì phải báo ngay cho 
lực lượng phòng cháy và chữa chấy nơi xảy ra cháy, 
đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình. 

3. Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường 
đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan khác khi 
nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy phải 
nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi 
xây ra cháy để phục vụ chữa cháy. 

4. Lực lượng công an, đân quân, tự vệ có trách nhiệm 
tổ chức giữ gìn trật tự, bảo vệ khu vực chữa cháy và 
tham gia chữa cháy. 


Điều 34. Huy động lực lượng, phương tiện để 
chưa cháy 

1. Khi có cháy, người và phương tiện, tài sản của 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đều có thể 
được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; 
khi nhận được lệnh huy động phải chấp hành ngay. 
Phương tiện, tài sản được huy động bị thiệt hại hoặc 
nhà, công trình bị phá đỡ theo quy định tại điểm d 


24 


khoản 1 Điều 38 của Luật này được bồi thường theo 
quy định của pháp luật. 

2. Việc huy động xe ưu tiên, người và phương tiện 
của quân đội, của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam để tham gia chữa cháy được thực 
hiện theo quy định của Chính phủ. 


Điều 35. Nguồn nước và các vật liệu chữa cháy 


Khi có cháy, mọi nguồn nước và các vật liệu chữa 
cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy. 


Điều 36. Ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho 
người, phương tiện tham gia chữa cháy : 


1. Người được huy động làm nhiệm vụ chữa chấy 
được tu tiên đi trên các phường tiện giao thông. 

2. Lực lượng, ,phương tiện khi làm nhiệm vụ chữa 
cháy có các quyển ưu tiên sau đây: 

a) Lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy 
và chữa cháy được sử dụng còi, đèn, cờ ưu tiên và tỉn 
hiệu đặc biệt khác; ưu tiên đi trên đường giao thông 
theo quy định của pháp luật; 

b) Lực lượng, phương tiện khác khi huy động làm 
nhiệm vụ chữa cháy có các quyền ưu tiên quy định 
tại điểm a khoản này trong phạm vi khu vực chữa 
chây. 

3. Người và phương tiện tham gia giao thông khi 
thấy tín hiệu còi, đèn, cờ ưu tiên của phương tiện đi 


25 


⁄⁄⁄ 


làm nhiệm vụ chữa cháy phải nhanh chóng nhường 
đường, 

4. Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng 
khác khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông có trách nhiệm bảo đảm cho lực lượng, phương 
tiện đi chữa cháy được lưu thông nhanh nhất. 


Điều 37. Người chỉ huy chữa cháy 


1. Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất 
của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt ' 
tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy. 

24. Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh 
sát phòng cháy và chữa cháy chưa đến kịp thì người chỉ 
huy chữa cháy được quy định như sau: 

a) Cháy tại cd sở thì người đứng đầu cơ sở là người 
chỉ huy chữa cháy; trường hợp người đứng đầu cơ sở 
vắng mặt thì đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy cơ 
sở hoặc người được uỷ quyển là người chỉ huy chữa 
cháy; 

b) Cháy tại thôn, ấp, bản, tổ dân phế thì trưởng 
thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố là 
người chỉ huy chữa cháy; trường hợp những người này 
vắng mặt thì đội trưởng đội đân phòng hoặc người được 
uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy; 

©) Cháy phương tiện giao thông cơ giới đang lưu 
thông thì người chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện 
là người chỉ huy chữa cháy; trường hợp không có người 


26 


chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện thì người điều 
khiển phương tiện là người chỉ huy chữa cháy; 

d) Cháy rừng nếu chủ rừng là cơ quan, tổ chức thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ 
quyền là người chỉ huy chữa cháy, trưởng thôn, trưởng 
ấp. trưởng bản tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham 
gìa chỉ huy chữa cháy; nếu chủ rừng là hộ gia đình hoặc 
cá nhân thì trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản hoặc 
người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy là người chỉ 
huy chữa cháy. 

Người đứng đầu đơn vị kiểm lâm hoặc người được uỷ 
quyền tại nơi xây ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ 
huy chữa cháy; 

đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp 
' xã) trớ lên có mặt tại đám cháy là người chỉ đạo, chỉ 
huy chữa cháy. 


Điều 38. Quyền và trách nhiệm của người chỉ 
huy chữa cháy 


1. Người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh 
sát phòng cháy và chữa cháy có các quyền sau đây: 

a) Huy động ngay lực lượng và phương tiện của lực 
lượng phòng cháy và chữa cháy để chữa cháy; 

b) Quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp 
chữa cháy, sử dụng địa hình, địa vật lân cận để chữa 
cháy; 

c) Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ 


27 


qua lại khu vực chữa cháy: huy động người và phương 
tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 
nhân để chữa chấy; 

d) Quyết định phá đö nhà, công trình, vật chướng 
ngại và đi chuyển tài sản trong tình thế cấp thiết để ` 
cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại 
nghiêm trọng. - 

2. Người chỉ huy chữa cháy là người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trở 
lên được thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 Điều 
._ này trong phạm vì quản lý của mình. 

Người chỉ huy chữa cháy quy định tại các điểm a, b, 
e và d khoản 2 Điều 37 của Luật này trong phạm vi 
quản lý của mình được thực biện các quyển quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Mọi ngưới phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ 
huy chữa cháy. Người chỉ huy chữa cháy phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 


Điều 39. Trách nhiệm xử lý khi có cháy lớn và 
cháy có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng 


1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức nơi xảy ra cháy có trách nhiệm chỉ 
đạo, chỉ huy chữa cháy, bảo đảm các điều kiện phục vụ 
chữa cháy; nếu vượt quá khả năng của mình thì nhanh 
chóng báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã; thành phố thuộc tỉnh, người đứng đầu cơ quan 


98 


chủ quản cấp trên chỉ đạo giải quyết; trường hợp thật 
cần thiết thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời báo cáo 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh. 

2. Trong trường hợp vượt quá khả năng giải quyết 
của địa phương, theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng 
Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phế trực thuộc trung ương có liên 
quan chỉ đạo giải quyết. 

3. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Độ 
trưởng Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết 
định. 

Điều 40. Khắc phục hậu quả vụ cháy 

1. Khắc phục hậu quả vụ cháy gồm những việc Sau 
đây: 

a) Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp 
đỡ người bị thiệt hại ỗ ổn định đời sống; 

b) Thực hiện các biện pháp bão đảm vệ sinh môi trường, 
trật tự an toàn xã hội; : 

e) Nhanh chóng phục hổi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và các hoạt động khác. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trở lên, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức có eở sở bị cháy có trách nhiệm tổ chức 


29 


TS «. ẽ, 


thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 41. Bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ cháy 


1. Lực lượng công an có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, 
khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy; cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy có trách 
nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp 
thông tìn xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

2. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm 
lập hồ sơ vụ cháy, đánh g1á hiệu quả chữa cháy, tham 
gia khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân 
gây ra cháy. 


Điều 42. Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại điện tổ 
chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan 
này 


1. Khi xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan đại điện ngoại 
lao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế 
và nhà ở của thành viên các cơ quan này thì những 
người có mặt trong đó có trách nhiệm nhanh chóng 
chữa cháy và chống cháy lan ra khu Vực xung quanh. 

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Việt Nam 
có trách nhiệm nhanh chóng chống cháy lan bên ngoài 
trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ 
quan đại điện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên 
Các cơ quan này. 


30 


ở. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Việt Nam 
khi vào trụ sở cơ quan đại điện ngoại giao, eơ quan lãnh 
Sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhà ở của 
thành viên các cơ quan này để chữa cháy phải tuân 
theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia. 

4. Chính phủ quy định cụ thể việc chữa cháy đối với 
các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này. 


CHƯƠNG IV 


TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY 
VÀ CHỮA CHÁY 


Điều 43. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy 


- Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng 
nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của 
toàn dân bao gồm: 

1. Lực lượng dân phòng; 

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; 

ở. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên 
ngành được tổ chức và hoạt động theo quy định của 
pháp luật; 

4, Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 44. Thành lập, quản lý, chỉ đạo đội đân 
phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở 


1. Đội dân phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ 


hài 


sở được thành lập, quản lý, chỉ đạo theo quy định sau 
đây; 

A) Tại thôn, ấp, bản, tể dân phố phải thành lập đội 
dân phòng, Đội dân phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp xã thành lập, quản lý và chị đạo; 

b} Tại cơ sở phải thành lập đội phòng cháy và chữa 
cháy cơ sở. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở do người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập, quản lý và chỉ đạo, 

2. Cấp ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội 
phòng cháy và chữa cháy cơ sở phải thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa 
phương. 


Điều 45. Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và 
lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở 


1. Để xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến 
thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào 
quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy. 

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, 
nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 
cháy và chữa cháy. ' 

5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương 
tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy 
ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có 


32 


yêu cầu. 


Điều 46. Huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm 
tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, 
chính sách đối với lực lượng dân phòng và lực 
lượng phòng cháy và chữa chảy cơ sở 


1. Lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và 
chữa cháy cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; 
chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy; chịu sự điều động của cấp có thẩm quyền để tham 
gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

2. Lafce lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và 
chữa cháy cơ sở được hưởng chế độ, chính sách trong 
thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực 
tiếp tham gia.chữa cháy theo quy định của Chính phủ. 

Điều 47. Tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy 

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là 
một bộ phận của lực lượng vũ trang, được tổ chức thống 
nhất từ trung ương đến địa phương do Bộ trưởng Bộ 
Công an quản lý, chỉ đạo. 

2. Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy chính quy, tỉnh nhuệ và từng bước 
hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

—— 3. Tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát phòng 


33 


cháy và chữa cháy do Chính phủ quy định. 


Điều 48. Chức nằng, nhiệm vụ của lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 


1. Tham mưu để xuất với €đ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành. chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy 
định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huấn 
luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy và 
chữa cháy; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng 
tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng cháy; chữa cháy 
kịp thời khi có cháy xảy ra. 

4. Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa chây; 
trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy. 

5. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, 

6. Kiểm tra, xử lý các hành vị vi phạm pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy. l 

Điều 49, Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và 
chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy 

1. 5ï quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trang phục, phù 
hiệu, cấp hiệu và hưởng chế độ, chính sách được quy 
định đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân; được hưởng 


34 


phụ cấp và các chế độ khác theo quy định cua Chính 
phủ. 

2. Công nhân viên thuộc lực lượng Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy được hưởng chế độ, chính sách như 
đối với công nhân viên công an. 


CHƯƠNG V 
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 


Điều 50. Trang bị phương tiện phòng cháy và 
chữa cháy đối với cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, 
hộ gia đình, các loại rừng và phương tiện giao 
thông cơ giới 


1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tự trang bị 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở, các loại 
rừng, phương tiện giao thông cơ giới thuộc phạm vì 
quản lý của mình. 

Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trang bị phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy cho đội dân phòng. 

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ và chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới 
ngoài quốc doanh phải tự trang bị phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy. 

2, Hộ gia đình phải chuẩn bị các điều kiện, phương 
tiện để phòng cháy và chữa cháy. 

3. Bộ Công an quy định cụ thể và hướng dẫn về điều 


35 


kiện và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy 
đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 9 
Điều này, 


Điều ãI1, Trang bị phương tiện cho lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy và chữa chây 


Nhà nước trang bị cho lực lượng Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy phương tiện chữa cháy và các 
phương tiện, thiết bị cần thiết khác bảo đảm đồng bộ. 
từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu 
người trong mọi tình huống. 


Điều 52. Quản lý và sử dụng phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy 


1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ 
quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải được quản 
lý, sử dụng để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy. 

4. Phương tiện chữa cháy cơ giới, ngoài việc chữa 
cháy chí được sử dụng phục vụ yêu cầu bảo đảm an 
ninh, trật tự an toàn xã hội và trong các trường hợp đặc 
biệt khác theo quy định của Chính phủ. 

Điều 53. Sản xuất, nhập khẩu phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy 

1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản 
xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải bảo đảm chất 
lượng, đúng tiêu chuẩn và phù hợp với điều kiện Việt 
Nam. 


đ6 


2. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều 
kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật theo quy 
định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và 
chữa cháy có thẩm quyền. 


CHƯƠNG Vĩ 


ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 


Điều 54. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động 
phòng cháy và chữa cháy 

1. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy 
và chữa cháy gồm: 

a) Ngân sách nhà nước cấp; 

b) Thu từ bảo hiểm cháy, nổ; 

e) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của các cơ quan, tể 
chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định cụ thể về nguồn thu, mức 
thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho hoạt 
động phòng cháy và chữa cháy. 


Điều ð5. Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt 
động phông cháy và chữa cháy 


1. Nhà nước bảo đảm ngân sách cần thiết hàng năm 


äĩ 


để đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

2. Nhà nước cấp ngân sách hoạt động phòng cháy và 
chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy, các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ 
trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà 
nước. h 

3. Đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 
này phải tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng 
cháy và chữa cháy. 


Điều 56. Khuyến khích đầu tư cho hoạt động 
phòng cháy và chữa cháy 


1. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế đầu tư, tài 
trợ cho hoạt độhg phòng cháy và chữa cháy. 

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với 
việc sản xuất, lắp ráp, xuất khẩu phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy. 


CHƯƠNG VI 


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 


Điều 57. Nội dung quản lý nhà nước về phòng 
cháy và chữa cháy 
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy 


38 


hoạch, kế hoạch về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các 
văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chừa 
cháy. 

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về 
phòng cháy và chữa cháy, 

4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động phòng cháy và chữa 
cháy. 

ð. Tổ chức đào tạo, xây dựng lực lượng, trang bị và 
quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

6. Bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng cháy và 
chữa cháy; tổ chức bảo hiểm cháy, nổ gắn với hoạt động 
phòng cháy và chữa cháy. 

7. Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và 
nghiệm thu công,trình xây dựng về phòng cháy và chữa 
cháy; kiểm định và chứng nhận an toàn phương tiện; 
xác nhận điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 
chây. 

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ 
khoa học và công nghệ về phòng cháy và chữa cháy. 

9. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo về phòng cháy và chữa cháy; điều tra 
vụ chây. 

10. Tổ chức thống kê nhà nước về phòng cháy và 
chữa cháy. 

11. Hợp tác quốc tế về phòng cháy và chữa cháy. 


39 


Điều 58. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng 
chây và chữa cháy 


1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng 
cháy và chữa cháy. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa 
cháy. . 
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện 
các quy định về phòng cháy và chữa cháy. 

Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an 
với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện phòng cháy 
và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và giữa Bộ Công 
an với Bộ Nông mghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ 
chức thực hiện phòng chây và chữa cháy rừng. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản 
lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương. 


Điều 59. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy 


1. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy là thanh tra 
chuyên ngành. 

2. Thanh tra phòng chây và chữa cháy có nhiệm vụ 
và quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 


40 


b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu có 
liên quan và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc 
thanh tra: 

c) Xử lý các vi phạm pháp luật về phòng cháy và 
chữa cháy theo thẩm quyền. 

3. Đoàn thanh tra, thanh tra viên phai chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. 

4. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động 
của Thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 


Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng 
thanh tra 


1. Đối tượng thanh tra có các quyền sau đây : 

a) Yêu cầu đoàn thanh tra xuất trình quyết định 
thanh tra, thanh tra viên xuất trình thẻ thanh tra viên 
và thực hiện đúng pháp luật về thanh tra; 

b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền về quyết định thanh tra, hành vi của 
thanh tra viên và kết luận thanh tra nếu có căn cứ cho 
là không đúng pháp luật; 

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do các biện pháp xử 
lý không đúng pháp luật của đoàn thanh tra hoặc 
thanh tra viên gây ra. : 

2. Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ thực hiện yêu 
cầu của đoàn thanh tra, thanh tra viên; tạo điều kiện 
để đoàn thanh tra, thanh tra viên thực hiện nhiệm VỤ; 
chấp hành các quyết định xử lý của đoàn thanh tra, 


41 


thanh tra viên theo quy định của pháp luật. 
Điều 61. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 


1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền khiếu nại, 
khởi kiện về quyết định hoặc biện pháp xử lý của đoàn 
thanh tra, thanh tra viên theo quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp Íuật về 
phòng cháy và chữa cháy. 

3. Cơ quan nhận được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện có 
trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời theo quy 
định của pháp luật. 


CHƯƠNG VIII 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 62. Khen thưởng 


Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có thành 
tích trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy thì được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 63. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của 
Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 


42 


2, Người nào lợi dụng chức vụ, quyền bạn trong hoạt 
động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức do thiếu trách 
nhiệm trong tổ chức, quản lý, kiểm tra việc thực hiện 
hoạt động phòng cháy và chữa cháy mà để xảy ra cháy 
thì tuỳ theo tính chất, mức độ thiệt hại mà bị xử lý kỷ 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật. 

Người đứng đầu đơn vị phòng cháy và chữa cháy do 
thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy 
để gây hậu quả nghiêm trọng thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


CHƯƠNG 1X 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 64. Hiệu lực thi hành 


Luật này có hiệu lực kế từ ngày 04 tháng 10 năm 
2001. : 
Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. 


43 


Điều 6ð. Hướng dẫn thi hành 


Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành - 
Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước 
chủ nghĩa Việt Nam khóa X, bỳè h 
ngày 29 tháng 68 năm 9001. 


Cộng hòa xã hội 
0p thứ 9 thông qua 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN VĂN AN 


44 


MỤC LỤC 


* Lệnh số 08/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của 
Chủ tịch nước về việc công bố Luật phòng cháy 
và chữa cháy 

* Luật phòng cháy và chữa cháy 

Chương I. Những quy định chung 

Chương II, Phòng chây 

Chương III. Chữa chây : 

Chương IV. Tổ chức lực lượng phàng cháy và 
chữa cháy : 

Chương V. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

Chương VÌ, Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và 
chữa chãây 

Chương VIÏ, Quản lý nhà nước về phòng cháy và 
chữa cháy 

Chương VIHI. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

Chương IX. Điều khoản thi hành 


Trang 


©t c5 


Œ 


12 
22 


31 
BH) 


3? 


38 


42 
43 


45 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TRỊNH THÚC HƯỲNH 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
PHẠM VIỆT 
Biên tập nội dung: 
NGUYÊN THỊ THÀNH 
Biên tập kỹ, mỹ thuật: 
NGUYÊN PHƯƠNG MAI 
Trình bày bìa: 
NGUYÊN PHƯƠNG MAI 
Đọc sách mâu: 
NGUYÊN THỊ THÀNH 
Chế bản điện tử: 

:_ PHÒNG MÁY TÍNH 
Sửa bản In: 
NGUYÊN THỊ THÀNH 


—————————~— _ 


In 2000 cuốn, khổ 13 x 19em, tại Nxb. Chính trị quốc gia 


Giấy phép xuất bản số: 05-1635/CXB-QLXEB, cấp ngày 17- 
11-2003. : 


Ín xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2008. 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
24 Quang Trung - Hà Nội 
ĐT: 9422008 FAX: 84-4-0421881 
E-mail: nxbetqgŒ@ðhn.vnn.vn 
Websitc: www.nxbctqg.org.vn 


TÌM ĐỌC 


- LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 
- LUẬT DẦU KHÍ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỊ HÀNH 


- VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA 


luật phòng chấy chữa ch 


i 001080 600332 | 
: 3.600 VN 


@- 3.600đ 


